UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM 

THANH PHO HA N0I Doc lap - f y do - Hanh phuc 



Signature Not Verified 



So: /I /2013/QD-UBND Ha Noi, ngay /I thdng <f nam 20 IS ^ 




Thcxi gian ky: 
1 2/04/20 13TTTO0 AM 



QUYET DINH 

Ve viec ban hanh Quy dinh ve quan ly dau tir, san xuat gach, ngoi nung 

tren dia ban thanh pho Ha Noi. 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOI 

Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 
26/11/2003; 

Can cu Luat Xay dung ngay 26/1 1/2003; 

Can cu Luat DSt Dai ngay 26/1 1/2003; 

Can cu Luat Bao ve moi truong ngay 29/1 1/2005; 

Can cu Luat Khoang san ngay 17/1 1/2010; 

Can cuNghi dinh 124/2007/ND-CP ngay 31/7/2007 cua Chinh phu v§ quan ly 
vat lieu xay dung; 

Nghi dinh s6 15/2012/ND-CP ngay 09/3/2012 cua Chinh phu quy djnh chi tiet 
thi hanh inot so dieu cua Luat Khoang san; 

Can cu Chi thi so 1 0/CT-TTg ngay 1 6/4/2012 cua Thu tuong Chinh phu ve viec tang 
cuong sir dung vat lieu xay khong nung va han che san xuat, su dung gach dat set nung; 

Can cOr Quy6t dinh s6 121/200 8/QD-TTg ngay 29/8/2008 ciia Thu tudng 
Chinh phu phe duyet Quy hoach tong the phat trien vat lieu xay dung Viet Nam den 
nam 2020; 

Xet de nghi cua So Xay dung Ha Noi tai To trinh s6 668 /TTr-SXD ngay 
28/ 01/2013 ; (kem theo bao cao s6 87/STP-VBPQ ngay 17/01/2013 cua Sa Tu phap 
tham dinh Du thao Quyet dinh ban hanh ve quan ly dau tu san xuat gach, ngoi nung 
tren dia ban Thanh pho Ha Npi), 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy dinh ve quan ly dau tu, 
san xuat gach, ngoi nung tren dia ban Thanh pho Ha Noi". 

Dieu 2. Quyet dinh nay co hieu lye thi hanh sau 10 ngay ke tir ngay ky va 
thay the Quydt dinh s6 1 20/200 1/QD-UB ngay 29/11/2001 cua UBND Thanh'ph6 

* > r r 

Ha Noi ve Quy dinh quan ly dau tu, san xuat gach, ngoi dat set nung tren dja ban 
Thanh pho Ha Noi. 

Dieu 3. Chanh Van phong UBND Thanh pho ? Giam doc cac Sd: Xay dung, 

r r 

Tai nguyen va Moi truong, Quy hoach - Kien true, Cong Thuomg, Ke hoach va 
Dau tu, Giao thong Van tai, Khoa hoc va Cong nghe. Giam doc Cong an Thanh 



1 



pho. Giam doc, Thu tnrang cac Sa, Ban. Nganh, dan vi co lien quan. Chu tich 
UBND cac quan, huyen, thi xa, thi trin ; phuong, xa, cac t6 churc, da nhan dhu tir, 
san xuat kinh doanh gach. ngoi nung tren dia ban Thanh ph6 Ha Noi chiu trach 
nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 



Noi nhan : 
* 

- Nhir dieu 3; 

- Thtrang true Thanh uy; Thucrng true HDND TP; 

- Chu tich UBND Thanh ph6; 
-Cac Pho Chu tich UBND TP; 

- Van phong Chmh phu: 

- Van phong Thanh uy; Van phong Doan DBQH; 
Van phong HDND Thanh pho; 

- Cac Bo: Xay dung. TNMT. Cong thuang. Tu 
phap; 

- Website Chinh phu; 

- Cue Kiem tra van ban (Bo Tir phap) 

- VPUB: CVP ; cac PVP, cac phong CVTH, Trung 
tarn Cong bao: 

- Luu VT ;XD0(2ban) 

fa 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHUTICH . 
' CHU TICH fjt- 




t 



! 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH PHO HA NOI Doc lap - Tir do - Hanh phuc 



QUY DINH 
Ve quan ly dau tir, san xuat gach, ngoi nung 
tren dja ban Thanh pho Ha Noi 

(Ban hanh kern theo Quyh dinh so 42 /201 3/QD-UBND 
ngay <fl / t /2013 cua UBND Thanh phd Ha Noi 



Chirong I 
QUY DINH CHUNG 

Dieu 1. Pham vi va doi tirong ap dung 

Quy dinh nay xac dinh trach nhiem cua cac ca quan quan ly Nha nuac; cac to churc, 
ca nhan dau tix kinh doanh san xuat gach, ngoi nung tren dia ban Thanh pho Ha Noi. 
Dieu 2. Phan loai gach, ngoi nung 

Gach, ngoi nung bao g6m: Gach dac, gach r6ng. gach op lat, trang tri, ngoi lop 
cac loai dugc san xuk tir nguyen lieu &h set, nguyen lieu khac; san pham dugc tao 
thanh qua qua trinh nhao luyen va nung d6t a nhiet do thich hop, dung de xay ; lap va 
hoan thien cac cong trinh xay dung. 

^ r r 

Dieu 3. Khuyen khich dau tir, san xuat gach, ngoi 

Khuyen khich cac t6 chuc, ca nhan dau tu tien v6n, khoa hoc cong nghe tien 
tien, su dung lao dong de san xuat gach. ngoi bang nguon nguyen lieu khai thac tu dat 
set d6i, cac loai ph6 lieu xay dung de triet de" ti6t kiem nguyen lieu va chuyen d6i dan 

sang san xuat vat lieu xay khong nung. 

Chuong II 

DAU TIT SAN XUAT GACH, NGOI NUNG 
Dieu 4. Dieu kien dau tir san xuat gach, ngoi nung 

T6 chuc, ca nhan khi diu tu san xuit gach, ngoi nung phai dam bao cac dieu 
kien sau: 

1 . Dang ky kinh doanh theo quy dinh cua phap luat; thuc hien trinh tir. thu tuc 
v6 dau tu theo quy dinh cua phap luat ve quan ly dau tu va xay dung. 

2. Du an dau tu san xuat gach, ngoi nung phai co noi dung dap ung cac dieu kien sau: 

a) Phu hop vai Quyet dinh s6 4524/QB-UBND ngay 29/9/201 1 cua UBND 
Thanh ph6 phe duyet Quy hoach phat trien vat lieu xay dung Thanh pho Ha Noi den 
nam 2020, dinh huong din nam 2030; phu hop vai quy hoach phat trien kinh te xa 
hoi, quy hoach, k§ hoach su dung dk cua rung dia phuang. 

b) Co cong nghe, thiet bi san xuat dat trinh do tien tien, bao dam chat lupng san 
pham va moi truong sinh thai. Khuyen khich cac chu dau tu lua chpn dau tu cong nghe 
say nung san pham bang 16 tuynel lien hoan vai thiet bi san xuat trong nirac. 

c) San phAm gach, ngoi phai dat chit lugng theo tieu chuanida dugc dang ky 
tai ca quan Nha nude co tham quy en. 



t 



d) Tuan thu Quyfit dinh s6 09/20 12/QD-UBND ngay 21/5/2012 cua UBND 
Thanh ph6 Ha Noi ban hanh Quy dinh mot s6 noi dung ve quan ly du an dau tu va 
xay dung doi vai cac du an dau tu tren dia ban Thanh pho Ha Noi. 

Dieu 5. Nguyen lieu de san xuat gach, ngoi nung 

1 . Bit set mo, d&t set d6i tai nhung khu vuc da duac quy hoach su dung san 
xuat gach, ngoi; dat ung, ngap khong co kha nang canh tac; dat nao vet, khai sau ao, 

•\ r 'ft 

song, ho; dat ven song ngoai hanh lang bao ve de khong dung de san xuat nong 
nghiep; dat de da duac huy bo; dat ha cot de cai tao dong ruong, dat nao vet, cao 
kenh, muang da co de an duoc duyet; cac loai nguyen lieu khac (phe thai xay dung 
va cac loai vat lieu khac). 

2. Khai thac dat de san xuat gach. ngoi dat set nung phai tuan thu cac quy dinh 
cua Luat Khoang san, Luat Bao ve moi truong; co quy trinh, thiet bi khai thac phu 
hop. dam bao khai thac dung quy hoach, su dung hop ly, co hieu qua va co phuooig 
an sir dung hoac hoan tra lai mat bang sau khi khai thac xong. Viec khai thac dat set 
mo, dit set d6i dl san xudt gach, ngoi phai duoc cip phep khai thac theo quy dinh cua 
Luat Khoang san. 

3. Viec giao dat set mo, dat set doi cho cac to chuc, ca nhan de dau tu san xuat 
gach, ngoi duac thuc hien theo Quy8t dinh s6 02/20 10/QD-UBND ngay 18/01/2010 
cua UBND Thanh ph6 Ha Noi ban hanh kern theo Quy dinh v£ thu h6i dfit, giao dfit, 
cho thue ddt, chuyen muc dich su dung d4t d6 thuc hien du an dau tu va lain nha a 
nong thon tai di6m dan cu nong thon tren dia ban Thanh pho Ha Noi va Quyet dinh 
so 48/201 1/QD-UBND ngay 26/12/2011 cua UBND Thanh ph6 Ha Noi sua d6i, b6 
sung mot s6 di6u cua Quy dinh kern theo QuySt dinh s6 02/20 10/QD-UBND ngay 
1 8/0 1/2010 cua UBND Thanh ph6. 

4. Khuy6n khich cac doanh nghiep khai thac, cung cap nguyen lieu san xuat 

T t 1 ' 

gach, ngoi tan dung vung dat bai song, dat doi go, cac loai phe thai xay dung. 
Dieu 6. Cac hanh vi bj cam 

L Su dung dit san xuSt nong nghiep, dit trong pham vi di tich lich su, danh 
lam thing canh da duac xSp hang; ddt nim trong pham vi bao ve hanh lang cac cong 
trinh giao thong, ciu, c6ng, thuy lgi, de ke, vung phan lu, thoat lu, cham lu; duang 
dien cao the; dat an ninh quoc phong vao san xuat gach, ngoi. 

2. Cac ho gia dinh, ca nhan tu y san xuSt gach ngoi nung trai quy dinh tai Dieu 
4, bSng ngu6n nguyen lieu tan dung tu dlt dao ao, dat ha cot ruong, vuorn. 

3 . UBND cac xa, phuong, thi trSn ky k6t cac hop d6ng vai cac to chuc, ca nhan 
de san xuat gach, ngoi nung. 

\ r f 

4. Dau tu moi san xuat gach, ngoi dat set nung sau nam 2016. 

Chirang III 

TRACH NHIEM CUA CAC TO CHUt, CA NHAN 
DAU TIT, SAN XUAT GACH NGOI NUNG 

Dieu 1. Trach nhiem ve hoat dong san xuat, kinh doanh 

To chuc, ca nhan, trong qua trinh dau tu, san xuat gach ngoi nung, co trach nhiem: 
1 . Thuc hien cac nghia vu ve hoat dong san xuat kinh doanh theo dung quy 
dinh cua phap luat. 



2 



2. Bao dam chat lugng san pham theo Quy chuan ky thuat Quoc gia ve san 
pham, hang hoa vat lieu xay dung (QCVN 16:201 1/BXD) ban hanh kern theo Thong 
tu s6 1 1/201 1/TT-BXD ngay 30/8/2011 cua Bo Xay dung va cac quy dinh co lien 
quan khac. 

3. Tuan thu quy dinh cua phap luat ve trat tu ? an ninh, an toan xa hoi, bao ve dat canh 
tac, bao ve tai nguyen khoang san; bao ve di tich lich su, danh lam thang canh. 

4. Tuan thu cac quy dinh ve bao ve moi trurong, co giai phap bao dam moi sinh. 
moi truong; lap va thuc hien bao cao danh gia tac dong moi truong hoac cam ket bao 
ve moi truong theo quy dinh. 

r r 

Trong qua trinh hoat dong, neu bui. khoi 16 gay thiet hai den lgi ich cua ngudi 
san xuat. trong trot 5 dai song cua nhan dan a xung quanh thi phai ngirng san xuat 5 
hoan toan chiu trach nhiem trudc phap luat va den bu theo thoa thuan voi ngudi bi 
thiet hai. Truang hap khong thoa thuan duac phai can cu theo ket qua danh gia thiet 

hai cua co quan chuc nang co tham quy en de den bu. 

^ "j ^ 

5. To chuc tieu thu san pham phai dam bao cac dieu kien theo quy dinh cua 
Nghi djnh s6 1 24/2007/ND-CP ngay 31/7/2007 cua Chinh phu v6 quan ly vat lieu xay 
dung, phai phu hop voi Quy hoach cac dia dilm duoc phep kinh doanh vat lieu xay 
dung co dieu kien tren dia ban Thanh pho Ha Npi ban hanh kem<theo Quyet dinh 
123/2009/QD-UB ngay 22/12/2009 cua UBND Thanh ph6 Ha Noi va cac quy dinh 
khac co lien quan. 

Dieu 8: Trach nhiem lien quan khac. 

Cac t6 chuc ; ca nhan khi co du di6u kien theo quy dinh tai Dieu 4 cua Quy dinh 
nay phai thuc hien cac thu tuc ve den bu dat dai. hoa mau theo quy dinh ve boi thuong 
h6 tro tai dinh cu 3 giai phong mat bang va cac trach nhiem co lien quan khac. 

Chutmg IV 

TRACH NHIEM CUA CAC CAP, CAC NGANH 
TRONG QUAN LY DAU Tl/ SAN XUAT GACH, NGOI NUNG 

Dieu 9* Trach nhiem cua cac So', nganh 

1 . So Xay dung 

La co quan chuyen mon giup UBND Thanh ph6 thuc hien quan ly Nha nuac 
ve san xuat vat lieu xay dung tren dia ban, co trach nhiem: 

a) To chuc, pho bien huong dan cho cac nganh lien quan; UBND cac quan, 
huyen; cac to chuc. ca nhan san xuat gach 5 ngoi nung tren dja ban Thanh pho Ha Noi 
thuc hien theo quy dinh nay va phu hop voi quy hoach phat trien vat lieu xay dung 

r 

cua Thanh pho. 

b) Chu tri, phoi hop voi cac So, nganh lien quan huong dan cac chu dau tu lua 
chon dia diem dau tu, giai phap cong nghe trong san xuat gach, ngoi (tao hinh, van 
chuyen noi bp, say, nung, xu ly khoi thai), chi dao, huong dan viec thay the san xuat 
gach, ngoi nung bang 16 thu cong. 

c) Chu tri, phoi hop voi cac So, nganh co lien quan. cac dia phuong trong viec 
tham dinh, trinh UBND Thanh pho xem xet chap thuan cac du an dau tu san xuat 
gach, ngoi dam bao cac dieu kien tai Dieu 4 - Quy dinh nay va thuc hien cac nhiem 

r 

vu lien quan khac khi dugc UBND Thanh pho giao. 



3 



I 



d) Ph6i hop vai Sa Tai nguyen va Moi truong trong viec quan ly tai nguyen, 
k khoang san; dieu tra ca ban. khao sat tham do, danh gia tru lugng, chat luang, quy 
hoach khoanh vung cac mo set khai thac de san xuat gach, ngoi dat set nung> 

d) Lap kg hoach t6 chuc ki6m tra, danh gia tinh hinh thuc hien Quy hoach phat 
tri6n vat lieu xay dung cua Thanh ph6, tinh hinh dau tu. san xuat g£tch ngoi nung cua 
cac t6 chuc. ca nhan tren dia ban Thanh ph6, bao cao UBND Thanh ph6 va Bo Xay 
dung theo quy dinh. 

r 

2. Sa Quy hoach Kien true 

a) Ph6i hop vai Sa Xay dung trong viec tri6n khai thuc hien Quy hoach phat trien 
vat lieu xay dung Thanh ph6 Ha Noi din nam 2020, dinh hucrng den nam 2030. 

b) Xac dinh dia diem, quy mo cu the de thuc hien cac du an dau tu xay dung 
cac ca sa san xudt gach ngoi d&t set nung theo Quy hoach phat trien vat lieu xay dung 
Thanh ph6 Ha N0i den nam 2020, dinh huong den nam 2030, dam bao phu hop Quy 
hoach chung xay dung Thu do Ha Noi d6n nam 2030 va dim nhin den nam 2050, cac 
quy hoach phan khu, quy hoach cac do thi ve tinh va cac diem dan cu nong thon. 

3 . Sa Ke hoach va Dau tu 

a) Chu tri huong din, tilp nhan, to chuc tham dinh ho sa de xuat dxx an dau tu, san 
xudt gach, ngoi nung cua cac doanh nghiep theo quy dinh tai Quyet dinh so 09/201 2/QD- 
UBND ngay 21/5/2012 cua UBND Thanh ph6 Ha Noi ban harm Quy dinh mot s6 noi 
dung v6 quan ly du an d4u tu va xay dung d6i vai cac du an dau tur tren dja ban 

r 

Thanh pho Ha Noi. 

b) Phdi hop chat che vai Sa Xay dung va cac So, nganh lien quan khac trong viec 
to chuc thim dinh cac du an san xuSt gach, ngoi tren dia ban Thanh pho. 

c) Chu tri phdi hop vai cac Sa, nganh lien quan de" xu&t cac ca che, chinh sach 
d6 khuyln khich cac to chuc, ca nhan dau tu tien v6n, khoa hoc cong nghe tien tien, 
su dung lao dpng dl san xuSt gach. ngoi tu nguon nguyen lieu khai thac nhu dat set 
d6i, cac loai nguyen lieu khac dl triet d6 tilt kiem nguyen lieu, khong su dung dat 
nong nghiep lam gach ngoi va chuyen doi dan sang san xuat vat lieu xay khong nung. 

4. Sa Tai nguyen va Moi truong 

a) Huong dan lap ho sa, tilp nhan, to chuc tham dinh h6 sa giao dat, cho thue 
dk, cdp phep khai thac mo phu hop vai cac loai dat dugc phep su dung de san xuat 
gach, ngdi dk set nung, trinh cap co tham quyen phe duyet; quan ly viec khai thac mo 
lien quan den nguyen vat lieu san xuat gach, ngoi. 

b) Ph6i hop vai Sa Xay dung va UBND cac quan, huyen, phuang, xa, thi tran 
kilm tra, huong din cac chu dau tu thuc hien trach nhiem cua minh khi duac Nha 
nuac giao d4t, cho thue dk dl diu tu san xudt gach, ngoi nung theo quy dinh cua 
phap luat. 

c) Huong dan lap, kilm tra viec thuc hien bao cao danh gia tac dpng moi 
truang hoac cam kit bao ve moi truong cua cac co so san xuat theo quy dinh. 

d) Kiem tra tinh hinh su dung dat dai de san xuat gach ngoi nung tren dia ban 
Thanh ph6 } kip thai phat hien cac vi pham dl xii ly theo thim quyen va bao cao 
UBND Thanh ph6. 

5 . So Cong Thuong 

a) Thuc hien chuc nang quan ly nha nuac vl phat triln nganh Cong nghiep vat 
lieu xay dung, trong do co san xuat gach, ngoi. 



b) Ph6i hap voi So Xay dung trong viec trien khai thirc hien Quy hoach phat 
* trien vat lieu xay dung Thanh ph6 Ha Noi den nam 2020, dinh huong den nam 2030; 
ph6i hop voi cac So, nganh lien quan trong viec tham dinh cac du an san xuat gach, 
ngoi bang cong nghe tien tien theo quy dinh cua Thanh pho. 

6. Sa Khoa hoc va Cong nghe 

a) Thirc hien chuc nang quan ly nha nuac v6 cong nghe, trong do co cong nghe 
san xuat gach. ngoi nung. 

b) Ph6i hop vai cac So. nganh lien quan trong viec tham dinh cac du an san 
xuat gach ngoi nung. 

7. Cac So, nganh lien quan khac 

Can cu chuc nang, nhiem vu duoc UBND Thanh phi giao, ph6i hop chat che 
voi So Xay dung va cac So, nganh lien quan khac, UBND cac quan, huyen, thi xa 
Son Tay trong viec tri^n khai thuc hien Quy dinh nay. 

©ieu 10. Trach nhiem ciia UBND cac dip 

1 . Trach nhiem cua UBND cac quan, huyen, thi xa 

a) Kiem tra, ra soat, tdng hop tinh hinh thirc hien cac du an dau tu san xuat gach, ngoi 
nung tren dia ban, dinh ky bao cao So Xay dung dl t6ng hop bao cao UBND Thanh pho. 

b) Chi dao phong Quan ly do thi, phong Tai nguyen Moi truong, cac phong 
chuyen mon, UBND cac phuong, xa, thi tran co bien phap kip thoi ngan chan, dinh 
chi viec khai thac dSt va san xuat gach, ngoi nung trai phep. 

c) Phdi hop chat che voi cac So, nganh lien quan trong viec triln khai thuc 
hien Quy hoach phat triln vat lieu xay dung Thanh ph6 Ha Noi den nam 2020, dinh 
huong den nam 2030. 

d) Chiu trach nhiem truoc UBND Thanh ph6 v6 tinh hinh san xuit, kinh doanh 
vat lieu xay dung tai dia phuong. 

2. Trach nhiem cua UBND cac phuong, xa, thi tran 

a) Quan ly hanh chinh cac khu vuc khai thac dit va san xuat gach, ngoi nung 
tren dia ban phuong. xa, dam bao viec khai thac, san xuat dung dang ky kinh doanh, 

f r r 

bao ve moi truong sinh thai va chong tron. lau thue. 

b) Thuong xuyen kiem tra, kip thoi phat hien cac truong hop vi pham trong viec 
khai thac nguyen lieu, san xu^t gach ngoi trai phep va bao cao UBND dip tren xu ly; chu 
dong, ph6i hop chat che voi cac co quan chuc nang trong viec xu ly cac vi pham. 

c) Chiu trach nhiem truoc UBND quan, huyen, thi xa ve tinh hinh san xuat, 
kinh doanh vat lieu xay dung tai dia phuong. 

Chirong V 

TO CHUC THl/C HIEN VA XU" LY VI PHAM 
Di£u 11. Huong dan, kiem tra 

So Xay dung, cac So chuyen nganh lien quan va UBND cac quan, huyen, thi 
xa, thi tr§n, xa, phuong trong pham vi trach nhiem ciia minh, to chuc huong dan va 
ki6m tra thuc hien Quy dinh nay doi voi cac to chuc, ca nhan dau tu san xuat gach, 

r 

ngoi nung tren dia ban Thanh pho. 

Dieu 12. Xir ly cac trirong hop t6n tai 



5 



Doi vai cac to chuc, ca nhan hien dang san xuat gach, ngoi nung, khong darn 

\ > r ' » / 

*bao cac dieu kien quy dinh tai Dieu 4 ciia Quy dinh nay 5 neu co nhu cau tiep tuc san 
xuat phai lap du an dau tu moi, trinh cap co tham quy en chap thuan theo quy dinh. 
Dieu 13. Xfr ly vi pham 

To chuc, ca nhan dau tu, san xuat gach. ngoi nung va nguai lai dung chuc vu, 
quy en han vi pham Quy dinh nay, tuy theo muc do vi pham se bi xu ly theo quy dinh 
cua phap luat. 

Dieu 14, Sfra doi, bo sung 

Trong qua trinh thuc hien, neu co vuong mac, cac to chuc va ca nhan kip thoi phan 
anh ve Sa Xay dung de tong hop, bao cao UBND Thanh pho xem xet theo dinh./. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH ty^ 
CHU f ICH 




;uyen Van Khoi 



6 



i 

r 



